BÀI NGẮM TUẦN CÁM PHÓNG 
CHO CÁC ĐÁNG LINH MỤC 
Par Mgr D. Hồ Ngọc Cẩn 
Imprimerie Bui Chu 

1938 


IMPRIMATUR 

À Büi Chu le 3 Janvier 1938 
D. Hó Ngoc Cán 

Vic.Ap. 


BÀI NGẮM TUẦN CÁM PHÓNG 

CHO CÁC ĐÁNG LINH MỤC 

NGÀY THỨ I 

BAN SÁNG 

Ngắm vé sự cám phòng trọng thé và có ích là thé nào. 


Điều thứ nhất: Việc cắm phòng là việc trọng hệ cho mọi người mọi bậc, huóng nữa là bậc làm thay, hai 
gông mang một cô: phải lo cho linh hồn mình đã rồi, lại còn phải gánh việc linh hồn kẻ khác. Nên càng 
phải năng hồi tâm suy nghĩ cho biết việc mình mà sửa sang lại cho biết việc mình mà sửa sang, lại cho 
biết việc con chiên mà tu bó. 


Tiên tri Isaia rà : justus perit et non est qui recogilet in corde suit (Isaia 59-1): Kẻ lành phải hư mát, 
vì chẳng có kẻ biết hồi tâm. Bởi đâu mà justus perit, chăng qua là vì non est qui recogilet in corde suit. 


Nếu không hồi tâm suy nghĩ, nghĩa là không cắm phòng, mà kẻ lành còn phải hư mắt, thì huống nữa là 
kẻ lương ương, người tội lỗi. Bởi vậy, trong thứ Đức Giáo Hoàng Người nói rằng: “Đang khi ta suy 
nghĩ phương pháp nào cho được ích lợi như ý ta sở nguyện thì ta liền nhớ lại sự đắng tiên giáo hoàng 
hiển tích Leeo XIII, khi rao toàn xá năm xưa đã khuyên nhủ giáo dân những nhời quan hệ, ta có trưng 
lại trong chỉ dụ Auspicantibus Nobis: là phải cầm trí lại một ít lâu và nhắc tâm tư phàm thế lên ý 
hường cao thượng vậy”. Ta cũng nhớ đức tiên giáo hoàng Pio X những hằng lấy nhời nòi việc làm mà 
phù trợ cho hàng linh mục được nên thánh... ta noi dấu các đắng giáo hoàng này, nên ta định phần ta 
cũng phải để lại một cái on ay. Ta ban một ơn thượng hảo trông chắc sẽ nên nguồn muôn ích trọng 
vong.. E là ta muốn nói về sự cám phòng. Ta thiết tha ao ước cho thói này tràn ra càng ngày càng 
hơn, chẳng những là nơi hàng linh mục... mà lại nơi người giáo hữu nữa Vốn thật chẳng có gì làm 
cho ta phi chí cho bằng. nhắc lại những ơn thiêng liêng và những sự yen ủi kể chẳng xiết, ta đã nếm 
được trong những lúc câm phòng sự ta đã chuyên việc cám phòng máy lần thì cũng nhu bậc thang ta 
bước lên trong áng công danh quyên linh mục, ơn soi sáng và sự sức mạnh ta cũng nhờ đó mà gặp, cho 
được biết và làm cho giọn thánh ý Đức Chúa Giời; sự Ta biết lo lường tập luyện kẻ khác về đàng 
thiêng liêng đang lúc ta hành quyền linh mục thì cũng nhờ phương pháp này; và ta đã hẳn các linh hồn 
nhờ đó mà được ích cùng tắn tới phi thường, đến nói ta nhận thật rằng: sự cắm phòng là phương linh 
diệu cho được rỗi đời đời... 

“Xem qua cuộc kim thời một chút, càng thấy rõ sự cám phòng có giá trị, có ích lợi và có hệ trọn theo 
thời đại bây giờ lắm. Cái bệnh trọng trong thời đại ta, cái cân nguyên mọi sự dữ, kẻ nhiệt tâm xem qua 
đủ khóc than rơi lụy: ấy là sự nhẹ trí, chẳng bi tâm; bởi đó mà kéo nhiều. kẻ đồng thời ta vào đàng 
lầm lạc; bởi đó mà lòng người những xu hướng vào cuộc thế phù vân như tung có trận gió ào ào thói 
mạnh, lại những khát khao vô hạn theo đám tiên tài sắc dục, mà dần dàn lòng trí ra liệt nhược, vùi lấp 
sự mong ước của trên giời... Vậy thuốc linh đơn có sức hiệu nghiệm mà chữa bệnh nhân tỉnh xã hội 
nói dó, « cho bàng khuyên giuc nhüng linh hón dà yéu nhược theo cuộc phù vân, không tưởng chi đời 
vĩnh viễn, cho nó hồi tâm cám phòng một lúc. Cho dù cám phòng ván vỏi một ít ngày, tránh phàm gian 
thé su, tránh điều tư dự bề ngoài, không phải dé thì giờ mà nghi ngơi nhàn lạc, một lay dó ma suy nghi 
vë diéu hé trong bón phận loài người: nhân sinh hà tại, hậu the ha nhu; át chang ai ma chang nhán 
rang: su cám phong hay sinh hoa quà qui trong là duóng nào". Ditc Giáo Hoàng lai trung guong Dúc 
Chúa Giêsu và các thánh mà chứng minh sự cám phòng rất quan hệ là thể nào, Người rằng: “Đức Chúa 
Giêsu nhiều lần đã dùng phương tiện này mà luyện tập kẻ rao truyền Evan; lại chính mình Người là 
thay, dù đã án lánh lâu năm nam tại thành Na-da-ret, song cũng còn muốn tịch cóc giọn 40 ngày trên 
rừng trước khi ra giảng đạo thánh trước mặt nhân dân. Lại đang lúc Người lao lực rao giảng lời Evan, 
Người cũng còn khuyên bảo các tông đồ an định cắm phòng như vậy: Bay hãy tránh vào nơi thanh 
vắng mà nghỉ một chút; và trước khi Người lìa thế mà thăng thiên, thì Người cũng đã muốn luyện các 
tông đồ và các món đệ trong nhà tiệc li ở thành Jê-ru-sa-lem, là nơi ai náy trong 10 ngày đã đồng tâm 
hợp ý cầu nguyện chẳng khuây, làm vậy mới đáng chịu lấy ơn Đức Chúa Thánh Than. 


Dó là cuóc cám phóng dáng nhó, tai dó mà xuát hién Hói Thánh ra.. . Cám phòng đó có Đức Bà là mẹ 
Đức Chúa Giời là chủ tọa.. . KÈ từ ngày ấy cuộc luyện linh hồn khi cắm phòng, dù có khác danh hiệu, 
khác điều qui, những cũng là một cốt cách, thành một thói đã ưa dùng từ đời thượng có.. 


Ay là những nhời vàng, bút ngọc Đức Giáo Hoàng đương kim đã viết ra trong thư diệt, chữ đầu là 
Mens nostra. 


Tôi suy đến những nhời trân châu ấy, thì tôi nghĩ làm sao? Át là tôi phải nhận rằng: Sự cám phóng là 
viéc can hé lám, cho nén di con Dúc Chüa Giói cüng khóng bó. Néu viéc cám phóng cón càn kíp cho 
kẻ dà nên thánh, thì huống nữa là tôi. Nếu thuở xưa sự câm phòng còn cần thiết, thì huống nữa trong 
đời bây giờ. Từ trong hàng Clêricô ra cho đến nhân quân xã hội, thì đã ứng nhời Refrigescit charitas, 
abundat iniquitas, nếu không lấy sự cám phòng mà tiếp cứu, át một mai sẽ thấy câu Desolatione 
desolata est omnis lerra, quia non est qui recogilet corde (Jer XII, 11). Bởi không có kẻ hồi tâm cám 
phòng nên cả thế gian ra điêu tàn dài tệ. 


Điều thứ hai: Sự cám phòng sinh ích trọng là thể nào. Trước này Đức Giáo Hoàng cũng đã lược qua 
ích lợi bởi sự cắm phòng; nay ta hãy nghe thêm Người còn | tiếp theo rằng: “Sự cắm phòng còn sinh 
thêm ích trọng hơn nữa; là nó ép được trí ta ráng sức mà ân cần gìn giữ ý tưởng, nhời nói, việc làm t và 
xuống cho đến dày lòng da ta; vả chăng, răn làm vậy là tập tành tâm tư ta hay lắm đó. Trong trường võ 
nghệ thiêng liêng nhất hảo này thì trí khôn tập suy cho cạn cùng ý nên vững chắc, dục tình nhờ chính 
lý hàm khớp gò cường, việc hành vi biết suy tường chín chắn, mà thực hành nên phù hợp theo ý tuyệt 
hảo mình đã yêu cau, linh hồn nên đúng bậc cao sang danh giá như thánh ý Đức Chúa Giời đã sinh 
dựng nên nó; theo nhời ví hữu tính thánh Ghêrêgorio giáo tông, đã nói trong chương bài giảng 
Pastoral: trí người ta như tính nước, ngăn nó lại thì nó rút lên giời, vì nó tích nơi nguồn nó đã phát 
nguyên: còn thả không nó, thi nó rút mát, vi nó chảy vô ích đi nơi thủng. Và lại đang khi tập trí suy sự 
thiêng liêng, thì trí khôn vui mừng trong Chúa, ở lặng lẽ dé nghe tiếng thúc giục và dë nhắc lên cùng 
Chúa; theo nhời ông thánh Euchêriô Giám mục địa phận đã đoán và Chúa khoan dung rộng rãi cũng 
dùng giờ đó mà mời linh hồn vào nếm của thần lương bởi gioi. TI ày Lactanxió tiên sinh quà quyét 
ràng: chàng có cüa án nào linh hón láy làm ngon ngot cho bàng biét dugc điêu chán chính. Theo nhời 
một văn nhân xưa đã lâu đời, người ta tưởng là ông thánh Basiliô, có nói răng: Đó là trường Chúa dạy 
linh hồn, đó là nơi giáo hóa cho thông minh việc thuộc về Chúa. Ở đó, chính Đức Chúa Giời là toán 
chính mục phải học biết là đàng ta phải bước tới, phải đi qua một Đức Chúa Giời mới tới đàng chân 
thật ta phải học biết trên hết mọi sự. 


Vậy thì sự cám phòng là thé nghiệm phi thường dë luyện tâm tư bản tính người ta cho hoàn hảo; mà 
nhất là dë đào tạo cho nên người siêu phàm xuất tính... vào noi cám phòng có thầy là Đức Chúa Giời 
chỉ dẫn, thì ta mời gặp được ý kiến chính mình, mới hiểu được phẩm giá đời người, là chỉ phải làm tôi 
một Đức Chúa Giời, ây là chính nghĩa vụ loài người mà chớ. Vào nơi cắm phòng mới biết ghê sự tội 
cùng những điều xấu hó bởi nó mà ra, mới thấu thấm sự kính sợ Đức Chúa Giời cách hiệu nghiệm, 
mới thất tỏ tường sự đời huyền hoặc... mới thấm tháp được những nhời Chúa khuyên răn và gương 
phúc Đức Chúa Giêsu là đáng, là sự thật, là sự sóng; rồi mời cởi lót người cũ, vâng nhời, tình nguyện 
ép xác mà mặc lay Chúa Kirixitô cùng rán sức nén người gion lành... 


Đoạn lại lay nhài đã nhặt lấy bởi bức thư châu báu Đức Giáo Hoàng, thì ai nấy đủ rõ sự cắm phòng có 
ích lợi là thê nào. Sau thì Đức Giáo Hoàng nói riêng về hàng linh mục và các người nhà dòng rắng: 
“Thuo xưa chưa có luật buộc cám phòng, mà các linh mục, các người nhà dòng đã nhiệt tâm lo việc 
cắm phòng một cách đáng khen ngượi; thì nay ta chắc ý phô kẻ ấy sẽ ân cần hơn nữa mà dùng phương 
thé này dé làm cho linh mục được nên thánh, vì luật Hội Thánh bây giờ buộc nặng phải cám phòng. 


Bởi đó, ta chí thiết khuyên các linh mục người đời hãy thành tâm tuân cứ, giữ cho giọn luật buộc cám 
phong, ít nữa theo độ vừa vừa như quyên luật Hội Thánh day..." 


Đức Giáo Hoàng là cha chung cả Hội Thánh đã dạy cặn cẽ như vậy, thì tôi nghĩ làm sao? Tôi có dám 
khi thị việc cam phòng mà làm qua quit năm ba ngày cho qua lệ chăng? Tôi có ra sức ân cần giữ thì 
giờ thé nào dé cho việc cắm phòng được bó ích cho tôi chăng? 


Lạy Đức Chúa Giêsu, xin Chúa vào phòng cùng tôi và ở với tôi luôn. Lạy Đức Me... 


BAN CHIÉU 

Ngám vë muc dích thày cà 

Omnis pontifex pro hominibus constituitur, in iis sunt ad Deum... (Hebr. V.1.) Chúa dà dàt các thày cà 
lén cho người ta, dé lo các việc hi về Đức Chúa Giời. Tôi suy câu ây cho thâm trâm, tôi liên hiểu biệt 
mục đích tôi. Tôi chịu chức thây cả làm chỉ? Chịu chức ây cho ai nhờ? Có phải tôi chịu chức ây cho tôi 
nhờ chăng? Hoặc có phải tôi chịu chức ây cho được gánh vác việc đời chăng? Thật không. 


Vay thì tôi chịu chức thầy cả cho ai nhờ? Omnis ponifex...pro hominibus constituitur. Tôi chịu chức 
thây cả dé làm việc gi? In iis quz sunt ad Deum. 


Điều thứ nhất: Tôi chịu chức thầy cà cho người ta nhờ, Omnis pontifex pro hominibus constituitur. 
Vậy bất kỳ ai, Omnis pontifex, hễ đã lên chức thầy cả, thì phải biết mình làm thầy cả chẳng phải làm 
cho mình. Tôi chịu phép rửa tội, chịu phép thêm sức hoặc phép bí tích nào khác cũng vậy, thì là chịu 
cho tôi được nhờ, chịu cho được lo phan riêng tôi. Song khi tôi chịu phép truyền chức thành, thì muc 
đích là có ý lo việc cho người ta, pro pro hominibus constituitur. Lo cho người ta, chăng phải là lo cho. 
cha mẹ, bà con hay là lo cho anh em bạn hữu: vì tôi làm thầy cả secundum matre Melchisealogia, qui 
sine patre, sine matre, sine genealogia est. 


Vi đó mà Đức Chúa Giêsu gọi thầy cả là Sal terre, lux mundi: muối chẳng sắm ra mà ướp lấy muối, 
đèn chẳng treo lên dé soi cho đèn. Lại Đức Chúa Giêsu cũng phán tỏ ráng: Sicut misit me Pater, et Ego 
milto Deus mitto vos. Vậy Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Con xuống thé chăng phải dé lo việc gì cho 
mình, một có ý lo cho thiên hạ được rỗi: Misit Deus Filium suum in mundum, ut salvetur mundus per 
ipsum. 


Tôi lên chức thầy cả thì cũng chủ một ý lo cho người ta được rỗi, chủ ý xem sóc linh hồn người ta: vì 
đó mà người ta gọi tôi là linh mục. Nào có phải tôi chịu chức thầy cả, để cho tôi được ấm cật no lòng 
chăng? Biết máy lần tôi đã đáng vào số những linh mục Chúa đã đe phạt rằng: Ve pastoribus Israel cui 
pascebant semetipsos (Ezech XXX. 1): khốn cho những đắng chăn chiên trong dân Israel, vi nó chăn 
mình nó, chứ không phải chăn chiên. Đã gọi rằng: Đắng chăn chiên, thì phải chăn con chiên, không 
phải chăn mình. 

Ông thánh Anselmô rằng: Rapere animas mundo, dare Deo, proprium est Sacedotis: Cướp linh hồn 
người ta cho khỏi thé gian mà dâng cho Đức Chúa Giời, ấy là chính việc riêng thầy cả. Ông thánh 
Gioan kim khẩu lại rằng: Sỉ Sacerdos suam tantum dispocum salvare animam, et alias meglexerit cum 
impliis detrudetur in gehennam: néu thay cà chủ một ý lo cho minh được rỗi mà thôi, còn linh hồn kẻ 
khác thì không màng gì đến, át sẽ trầm luân cùng kẻ dữ trong hỏa ngục. Vậy thầy cả chỉ chăm lo việc 
linh hồn mình, mà phé trễ việc linh hồn kë khác, còn sẽ phải tống vào hỏa ngục, thì huống. nữa là 
những thầy cả chỉ sống theo xác thịt, linh hồn mình chẳng sá, linh hồn kẻ khác không màng át phải 
tống vào đâu? 

Lạy Chúa tôi, chớ gì tôi nói được vuối con chiên tôi nhời thánh Phaolô rằng: libentissime impendam et 
superimpendamipse pro animabus vestris (2 Cor XII. 15): Thay rat sẵn long hao phí tài sản cùng chẳng 
tiếc tón hao minh thay cho linh hồn anh em được rỗi. Song thương ôi! Tôi đã hao tốn tâm thần mà làm 
chỉ? Tôi có tiêu phí tốn hao cho người ta được rỗi chăng? Hay là tôi nhờ chức linh mục đề làm lợi cho 
tôi? Như vậy, có phải là pro hominibus constituitur chăng? 


Lạy Chúa tôi, xin cho tôi được biết mục đích tôi, notum fac mihi, Domine finem meum. Cho tôi được 
biết và cứ theo mục đích ấy luôn. Vậy mục đích tôi là lo cho kẻ khác, tôi chịu chức thầy cả cho kẻ 
khác, chăng phải là cho tôi đâu. Xin Chúa ghi tac điều ấu vào lòng tôi. Song tôi làm thầy cả cho kẻ 
khác dé lo việc gi. 


Điều thứ hai: in iis quae sunt ad Deum, tôi chịu chức thay cả cho người ta, chang phải dé lo việc đời, 
song cho được lo những việc chí về Đức Chúa Giời, những việc làm sáng danh Đức Chúa Giời, những 
việc đưa người ta đến cùng Đức Chúa Giời. Tôi phải nói Đức Chúa Giêsu, nhu Đức Chúa Giêsu phán 
cùng Đức Mẹ và ông thánh Giuse xưa rằng: Nescitis quia in iss quœ Patris mei sunt, oportet me esse? 


Vậy tôi phải làm những việc thuộc. về Đức Chúa Giời mà thôi, nghĩa là những việc Đức Chúa Giời dậy 
tôi làm cho được đưm người ta về cùng Chúa. Việc gì chăng chỉ về Đức Chúa Giời được, thì chẳng 
phải việc thầy cả; việc gì chẳng giúp được trong sự đạo, thì chẳng phải là việc thầy cả; huóng nüa là 
những việc làm ó danh Đức Chúa Giời, những việc làm nhe thé thày cả; thì chang phai là ea que sunt 
ad Deum. Những việc hôn nhân giá thú, làm su tung, tá tụng, làm có cho sinh sự bát binh, cho người ta 
nghỉ ngờ. điều nọ, xét đoán điều kia, đó có phải là ea quœ sunt ad Deum chăng? Ôi! Nếu tôi tra xét kỹ 
lưỡng mỗi việc tôi làm, thì không máy việc đáng gọi là việc Chúa! Tôi là thầy cả, thì xét công việc tôi 
làm hằng ngày từ sáng đến tối, thì phải gọi tôi bằng ô ông chỉ? 


Hãy coi mặt mà đặt tên, muốn biết cây hãy xem quả: ex fructibus eorum cognoscitis eos. Nếu thiên hạ 
xem việc tôi làm, coi cách tôi ăn ở thi có hiu được mục đích tôi chăng? Ôi! Thiên ha nói được vè tôi 
rằng: vox quidem vox Jacob, manus autem manus Esau, tiếng thì là tiếng thầy cả, tay thì là tay thế 
gian, tay xù xờm nhám nhúa, đầy những lông, mà giả như lông người như Esau còn khá, song là long 
dé như tay Jacob. Vì sao? Vì tôi chẳng làm việc gi về Đức Chúa Gioi, ea quz sunt ad Deum. 

Vậy tôi phải làm những việc gì cho đáng gọi là việc chỉ về Đức Chúa Giời? tôi hãy nhớ lại nhời Đức 
Giám Mục răn bảo tôi, khi toan phong chức thây cả cho tôi: Sacerdotem oportet, offerre, benedicere, 
praeesse, predicare. Mà cho được làm các việc ấy cho nên, thì sau hết Đức Giám Mục lại bảo rằng: 
Agnoscite quod agitis, imitamini quod tractatis, quatenus mortis Dominicœ mysterium celebrantes, 
mortyticare membra vestra à villis a** concupiscentiis omnibus procuretis... chúng con hày nhin biét 
viéc chüng con làm hày bát chuóc su chüng con nhác lai dé dang khi chüng con nhó lai su màu nhiệm 
Chüa dà chét, thi cháng con cüng làm cho thán thé chüng con chét cho khói moi tinh tu duc. 


Mói làn tói buóc lén bàn thờ tế lễ Đức Chúa Giời, thì tôi lĩnh việc bầu cử cùng giao hòa loài người lại 
cùng Đức Chúa Giời Vậy nếu lần nào tôi làm lễ phạm sự thánh hay là làm lễ cách ơ hờ khô khan, thì 
đó có phải là làm việc về Đức Chúa Giời chăng? Như vậy, có phải là offerre theo ý Hội Thánh chăng? 


Tôi ham chơi bời, bỏ vắng họ dương, đi ngày chưa đủ, lại muốn đi đêm, có khi người ta đến rước đi kẻ 
liệt mà không gặp. đó có phải là praeesse chăng? 

Tôi biếng nhác chẳng lo dạy trẻ con, dé nó dót nát lẽ đạo, chẳng biết xưng tội chịu lễ, lại cũng không 
chịu khó đọn bài giảng cho đắc hoạch, để hầu bổ ích cho con chiên, đó có giữ giọn nghĩa tiếng 
praedicare chăng? 

Tôi ăn ở phong lưu nhàn hạ, dung túng theo mối duc tình, mắc nét xấu này, thêm tính hư nọ, ching 
biệt chira cải ăn nan, đó có phải là mortificare membra a vitiis et concupiscentiis omnisbus chăng? 

Lạy Chúa tôi, tôi nhớ lại cách ăn nét ở tôi cùng các việc tội làm, thì tôi hãi hùng run sợ, vì tôi đã đi lạc 


mục đích tôi, tôi chăng làm những việc chỉ về Chúa tôi. Lần cám phòng này tôi đốc lòng sửa mình lại, 
kẻo ngày kia tôi phải nghe tiếng Chúa phán rằng: Recedite a me qui operamini iniquitetem. 


Lạy rất thánh Đức Mẹ, xin cho tôi hằng nhớ mục đích tôi và chỉ làm mọi việc theo mục đích Ấy, cho 
việc tôi làm, nhời tôi nói, điêu tôi tưởng, thay déu xứng một thay cả, thay déu nói được rang: ea que 
sunt ad Deum. 


NGÀY THỨ II 
BAN SÁNG 
Ngắm về chức thầy cả là chức rất trọng. 


Hôm qua chúng tôi đã ngắm về mục đích dáng làm thầy, cho chúng tôi được hung tâm phán lực noi 
theo mục đích ây, thì chúng tôi nên hôi tâm lại mà suy về chức phận chúng tôi một chút. Vậy sáng nay 
chúng tôi ngâm vé hai sự này: 


1. Chức phận dáng làm thay trọng vọng là thé nào. 


2. Đắng làm thầy không noi chức mà thủ phận thì khốn nạn là thé nào. 


Điều thứ nhất: chức phận đắng làm thầy trọng vọng là thể nào. Biết máy làn tói dà nghe diën thuyét vë 
chúc phán dáng làm thày, nghe tàng bóc khen ngugi chúc cao sang dáng làm thày; có khi chính minh 


tôi cũng đã ra sức tìm những lẽ cao kỳ, những nhời hoa mỹ mà tâng nhắc chức áy lén cho đến tòa dáng 
chí tôn. Dù vậy cũng không phải là quá đáng đâu. Vì chưng chính Đức Chúa Giời cũng dà phải tỏ 
tường cho ai nây được hay, chức đắng làm thầy không phải là chức hèn đâu. Kinh thánh gọi đắng làm 
thầy là Ministri Dei, Dispenstiorés mysterioruin Dei; lại cũng gọi là Dei và Christian nữa: vos dii estis 
et filii Excelsi omnis. Nolile tangere christos meos. Các thánh sử cũng noi theo nhời kinh thành mà 
tặng khen chúc phận dáng làm thay những nhời cao trọng, như ông thành Ambrosiô rằng: Aurum non 
tam pretiosius est phumbo, quam regia potestale altior est dignilas sacerdotalis: vàng chẳng quí hơn 
chì, cho bằng chức thầy cả cao sang hơn quyền đắng làm vua. Ông thánh Ephrem răng: ***, cœlum 
allingil, cum angelis versatur, et.m Deo familiriter agit. Ông thánh Gioan Kim Kháu r: : Medius stat 
sacerdos inter Deum et naturam humanam. Thay cả đứng giữa Đức Chúa Giói là loài người ta. 


Ôi! Kë sao xiết những nhời các thánh đã luận về chức thầy cả, nói sao cùng những tiếng khong khen 
bậc thầy cả. Bởi đó ông thánh Ephrem không dám nói nữa, bèn kết một câu mà rằng: Excedit omnem 
intellectum et orationem et cogitationem, donum altitudinis dignitatis Sacerdotalis. Chức quyền dáng 
làm thay cà là một ơn cao cà quí trí khôn, diễn thuyết nói không cùng, suy nghĩ chang hay thâu. Chính 
Đức Chúa Giêsu đã hiện ra cùng bà thánh Birgitta mà phán răng: Ipsi et Ego uno vinculo ligamur: Tao 
vuối các dáng linh muc có mót xá tích bó buóc lai vuói nhau. 


Tôi suy bay nhiêu nhài tôi còn chua in trí sao? Tôi còn dám quên dáng bậc tôi sao? Tôi còn dám dem 
giận chức trọng tôi xuống dưới bùn ó ué tội lỗi sao? 

Nếu tôi chưa tin các nhời á ay, thì tôi hãy suy đến phận sự tôi, thi tôi liền thay rõ chức tôi trọng vọng là 
thể nào. Sách gương phúc rằng: Ipsis datum est Dominum majestatis verbis sacris consecrare, labiis 
benedicere, manibus tenere, ore proprio sumere et czeteris ministrare: Chúa đã ban cho các dáng làm 
thầy được dùng lấy nhời thánh mà làm cho có Mình Thánh Chúa cả uy nghỉ, được dùng môi mình mà 
chúc tụng, được dùng tay mà cầm lấy, được chịu lấy vào miệng mình và trao cho kẻ khác. Thánh Kim 
Khẩu rằng: lis datum est ut polestatem habeant quam Deus optimus neque archangelis datam esse 
voluit: Neque enim ad illos dictum est: Quorumcumque remiseritis peccata remittumtur eis, etc.. 
Chúa đã ban cho các dáng làm thày dugc quyén Chúa rát nhán lành chăng | hé muón ban cho các Ding 
Tóng Lành Thién Thàn, vi chung nào có bao giờ Chúa phán cùng các Đắng Tổng Lãnh Thiên Thần 
răng: bay tha tội cho ai, thì sẽ tha cho nấy. Tôi là ai, mà được làm cho thành Mình Thánh Máu Thánh 
Đức Chúa Giêsu? Chúa ban quyền cao chức trọng cho tôi duong à ấy mà tôi không ké là chi sao? Hay là 
tôi đã chán ngán rồi sao? Dẫu tôi chán, thì chức phận tôi cũng hằng cứ cao trọng như thường. 


Lạy Chúa tôi, Quist est homo quod memor es ejus, aut filius hominis quoniam visitas eum? Chúa đã 
nhắc tôi lên, xin chớ đê cho ngày sau tôi oán thán rằng: Elevans allisisti me: Chúa đã nhắc tôi lên, để 
vật tôi xuông cho tan xương nát thịt. Xin cho tôi hằng nhớ chức phận tội cao trọng dường nào, mà ăn ở. 
cho xứng danh ứng vị, kẻo danh vị hư không thì tôi càng thêm quái gở: Ut nomen congruat actioni, 
actio respondeat nomini, ne sit nomen inane, crimen immane (S.Ambr.): dé cho danh vị xứng vuối 
hành vi, hành vi dói cùng danh vi, kéo có danh vị hu vô mà mang lây tội khiên quái di. Danh trong, 
chúc trong, viéc trong, thi nét ở cũng phải trong. 


Điều thứ hai: Chức càng trọng, vạ càng to. Grandis dignitas Sacerdotum, sed grandis ruina eorum, sỉ 
peecant. Áy là nhời thánh Hieronymô xưa, rây tôi đã từng nghe mà tôi đã lọt vào chưa? Nhời kinh 
thánh cũng đã nói rõ ràng răng: potentes potenter tormenta patientur (Sap. XI.7): Quyên chức càng oai 
vinh, gia hình càng thăng nhặt. Vậy ai có quyên phép lớn lao bằng thầy cả, cho nên rủi sa ngã, thì lại 
càng nguy. Ông thánh Augutinô xưng thật răng: Ở đời này không chỉ gay go, không chỉ khó nhọc, 
không chỉ cheo leo cho bằng phận sự thay ca: Nihil in hac vita difficilius, laboriosius, periculosius 
presbyteri officio. Thánh Bénadó ráng: Grave pondus, grave est periculum istius honoris. Bói vày 
thánh Gioan Kim Kháu dám nói rằng: tôi không tưởng ràng: trong các thầy cà có nhiều kẻ được rỗi, tôi 
tưởng phần nhiều hơn là phải hư . Vì chức cao thì đòi cái lòng cũng phải trong: Non arbitror inter 
Sacerdotes multos esse qui salvi fiant; sed multó plures qui requirit animum. 


Thầy Lanuza là người rất nhân đức quen nói rằng: đáy hóa ngục là nơi linh mục chát lót dày tràn. 


Có một thầy dòng kia khi nguyện ngắm ngất trí Chúa cho thay lửa luyện tội, khi tinh lại thì nói rằng: 
Tôi xem vào luyện tội, thì tô hày có mót ít dáng linh muc mà thói, mà các linh muc ày chiu nhüng 
hinh khó dữ dàn góm ghiéc. Tôi thấy làm vậy thì lấy làm lạ lắm, bóng chốc nghe một tiếng già nhời 
rằng: Ideo ibi paucissimi sunt, quia pix aliquis talium veram habet contritionem, idcirco pene omnes 
hujus nodi zetermaniter condemnantur: Ó đây khóng có máy kẻ, vì những thầy cả như thế hoặc có ai ăn 
năn giở lại thì là họa hiếm, vì vậy cho nên hầu hết phải trâm luân khốn nạn đời đời. Áy trong luyện 
ngục không có máy thay cả thi làm vậy, vì tội thay cả lỗi việc bón phận mình, thường không phải là tội 
nhẹ; bởi không phải là tội nhẹ, nên phải trầm luân trong hỏa ngục. 


Cũng một lẽ ấy, mà có một đắng khôn ngoan kia dám luận rằng: Sacerdos aut sanctus aut reprobus est: 
làm thày cà thi hoàc là thành, hay là liều mà phải loại. Nếu thay cả biết nghĩ đến phận sự mình mà lo 
cho giọn, thì được nên thánh; bằng không, thì phải Chúa loại ra mà chớ. Trong hai hạng thay cả ấy, át 
tôi phải vào một: tôi muốn vào số Sanclorum hay là vào hạng Reproborum? Tôi muôn vào. số 
Sanclorum, thì tôi phải lo cho giọn niềm thầy cả, ở cho xứng chức trọng phẩm sang; chớ tưởng rằng 
làm thầy cả rồi thôi, còn phải chiều chuộng ai nữa. Ôi! Tôi đã lọt vào hàng đạo đức, ây là lọt vào ách 
rất nặng, đầy một gánh rất nặng, dù vai thiên thần cũng run giùng khiếp sợ: onus humeis angelicis 
formidandum, nhân sao tôi dám quên phận sự tôi? biết mây việc bón phận tôi phải làm, mà tôi khoáng 
phế! Ôi! Tôi mang chức trọng dường ây, mà nết tôi hư hót thê này thì thật là điều yêu quái trong đời, 
như nhời thánh Bênadô răng: monstruosa res est gradus summus, et animus infimus. 


Vậy lần cắm phòng này tôi tính nghĩ làm sao? Hodie sỉ vocem Domini audieritis, nolite obdurare corda 
vestra. 


Lay Chüa tói, xin Chúa hày phán day, vi tói tá Chúa sàn lóng nghe: Loquere, quite audit servus tuus. 
Ôi! Ngày tôi chịu chức thầy cả, đang khi Đức Giám Mục đặt tay trên đâu tôi, thì tôi tưởng nghĩ làm 
sao? Khi ấy tôi có tưởng mình sau sẽ ăn ở thế này chăng? Âu là khi ấy tôi sốt sắng đầy lòng kính mến 
Chúa, cùng ái mộ phần rỗi loài người là thể nào? Tôi đã lo lắng nguyện ngắm dọn mình làm lễ một 
cách có lòng sợ hãi là thê nào: khi ây tôi biết giữ nhời kinh thánh dạy: Quasi à facie colubri fuge 
peccata, cho nên tôi biết giữ ngũ quan nét na, lánh xa người phụ nữ, mà bây giờ làm sao? 


Lạy Chúa, tôi xin chừa cải ăn năn, hằng nhờ bán chức rất trọng rất sang, hằng sợ họa tai nồng nàn cực 
dit, mà lo ăn ở cho xứng bậc minh như ngày đâu vậy. 


BAN CHIÉU 
Ngám vé phàn rói dáng làm thày. 


Sáng nay chüng tói dà suy chüc dáng làm thày cao trong là thé nào, và néu không ở cho xứng. chức 
trọng quyên ca thì rất đỗi cheo leo về phần rỗi. Vậy chiều này chúng tôi nên ngắm một bài về phan rỗi 
đẳng làm thầy: 

1. Thay cả phải lo việc rỗi minh cho lắm, vi là việc riêng ai phải lo cho nay. 

2. Nếu thầy cả không lo hết sức cho được rỗi, thì ma qui sẽ cướp mắt, ấy là điều rất khốn nạn. 

Điều thứ nhất: thầy cả phải lo phần rỗi mình, vì là việc riêng ai phải lo cho nấy. 

Có nhời ông thánh Phaolô rằng: Unusquisque onus suum portabit (Gal. VL5): Gánh của ai thì náy phải 
nặng. Đức Chúa Giời đã ban cho ai nây mỗi người một linh hồn, thì dạy ai phải lo cho linh hồn nấy. 
Vậy Chúa cũng dạy tôi như vậy: Salva animam tuam, ai có linh hồn thì hãy nghe nhời Chúa phán đó. 
Tôi làm thầu cả dé lo cho linh hồn kẻ khác, mà linh hồn tôi, tôi chẳng, nên quên, tôi phải nói như vua 
thánh Davit rằng: Anima mea in manibus meis semper. Tôi khoáng phế việc linh hồn tôi, đù tôi lo cho 
cà và thé gian được rỗi, thi cũng chang được ich gì, như nhời Chúa phán cặn kẽ rang: Quid prodest 
homini, si lotum mundum lucratus fuerit, anima autam suz detrimentum fecerit. Vì chưng kẻ chang lo 
phân rồi mình, thì chăng đẹp lòng Chúa; kẻ chăng đẹp lòng Chúa, thì dù làm những việc cả thê cũng 
chăng được ích gì. 


Thánh Phaolô đang khi đi giảng dạy cho kẻ khác, thì cũng lo lắng hãm đẹp tính xác thịt mình kẻo phải 
hu mat phân linh hôn: Castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne cum aliis praedicaverim, ipse 


reprobus efficiar: Thầy sửa phạt xác thầy bắt nó làm tôi, kéo dang khi thầy lo việc giảng day nt mà 
thây phải loại ra khỏi thiên đàng. 

Vậy tôi là ai, mà chẳng lo phần rỗi. Hay là tôi cậy mình đã chắc phần rỗi chăng? Tôi lo việc bậc mình 
cách lôi thôi biếng nhác, mà tôi yên về phần rỗi sao? Huống nữa là tôi liều mình ở trong sự tội, mà tôi 
dám vui cười làm khuây sao? Thánh Phalô dạy phải e dë run sợ mà lo phan rỗi: Cum metu et tremore 
vestram salutem operamini, mà tôi lây làm nhửng nhung sao? Việc khác tôi còn quên được, chí như 
việc phan rỗi tôi, lề nào tôi quên được sao? Moi việc bón phận tôi làm điều nhac cho tôi nhớ đến phan 
rỗi, toi đi làm phúc cho kẻ liệt, tôi làm phép xúc dầu cho kẻ mong sinh thì, tôi làm lễ cn cho kẻ mới 
qua đời, các lúc ấy không làm cho tôi nhớ đến ngày sau tôi cũng làm mộ số phận như vậy sao? Tôi ra 
sức làm cho kẻ khác được rỗi, mà phần rỗi riêng tôi, tôi chăng màng đến, thì nào được ích gì cho tôi? 
Chỉ nên cớ cho thiên hạ nhạo tôi răng: Alios salvos fecit, seipsum non potest salvum facere. 


Vậy ở linh hòn tôi, may hãy lo cho mày được rỗi, mày không lo thì không ai lo thế cho mày được đâu, 
vì đó là việc riêng thật: dẫu Đức Chúa Giời phép tắc vc, khi dựng nên mày thì chẳng cần phải có mày; 
nêu mày chẳng lo, thì Chúa cũng chẳng làm cho mày roi được. Lay Chúa tôi, xin 
giúp tôi lo phần rỗi, xin hãy cứu lấy linh hồn tôi, vì Chúa là Chúa phần rỗi tôi: Domine, Deus salutis 
mee. Vậy tôi dốc lòng sẽ làm việc bón phận mình cho nên, sẽ ăn ở cho xứng bậc mình, như vậy mới lo 
việc phần rỗi mình được; bằng chẳng như vậy, át sẽ nguy hiểm cho tôi mà chớ. 


Điều thứ hai: Thay cả không chăm lo phần rỗi thì nguy hiểm là dường nào! Thay cả không lo việc rỗi 
minh thi rat doi cheo leo: 


1. Là vì thầy cả chức quyền càng cao, trách nhiệm càng lớn, thì họa tai át càng nặng. Vả ơn Chúa ban 
cho thầu cả hằng đầy dày xác hồn; bởi Chúa yêu thương bao boc, thì Chúa lại cũng khiến lòng giáo 
hữu cũng kính phục mén thương. Được sung sướng như vậy, mà không hết lòng làm tôi Chúa dé lo 
phần rỗi, thì nợ ây đền sao cho nói? Khón thay! Có khi tôi dùng những ơn ây mà hại phan rỗi tôi 
chăng? Có khi lấy lộc bởi bàn thờ, lấy của người công đức bó thí mà nuôi mỗi cho ma qui dùng đề bắt 
linh hồn tôi chăng? Như vậy, mà không cheo leo thì làm sao? 


2; Thày cà khóng lo phàn rói cho lám, thi dé mát linh hón, vi ma qui hàng rinh cho duoc cuóp linh hàn 
thày cà. Vón ma qui hàng tìm tòi cho được bắt linh hồn người ta, chẳng khác thé gi sư tir hàm hàm rào 
quanh tim mài mà ăn thịt, nhu nhời óng thánh Phéró dà nói và ht nhác lai cho tói moi ngày trong 
Completorium rằng: Sobrii estote et vigilate, quia adversarius vester diabolus tanquam leo ragiens 
circuit querens quem devoret: Ó anh em, hãy tinh táo, hãy tỉnh táo, vì ma qui là kẻ thù nghịch thù 
cùng anh em, nó những rảo quanh như sư tử gâm thét mà tìm kẻ nào cho được nuôt. 


Về phần thầy cả, nó lại tầm nã cách riêng cho nên Đức Chúa Giêsu dạy bảo ông thánh Phêrô cùng các 
thánh tông đồ cách riêng mà rằng: Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos ut cribaret sicut triticum: 
Hói Ximong, hỡi Ximong, kia qui Satan tìm bay mà sàng như sàng gạo. Chúa phán tỏ tường nhu vậy, 
mà tôi không lo dë giữ sao? Chúa phán nhời ấy đoạn, liền tiếp thêm rằng: Ego autem rogavi pro te, ut 
non deficiat fides tua. Truóc thi Chúa phán: Satanas expetivit vos mà sau thi Người không phán rằng: 
Rogavi pro te. Vậy xét nhời â Ấy, thì tôi càng run sợ, vì Chúa đã cầu xin cho Phêrô mà thôi, Chúa không 
hứa câu riêng cho các tông ‹ đồ khác. Vậy tôi thì làm sao? Chúa không hứa sẽ gìn giữ tôi cách riêng, nên 
tôi hằng phải lo sợ luôn. Ôi! Ai kể được cho xiết những mưu sâu chước độc ma qui hằng dùng cho 
được bát linh hôn các thay cả, vì đó thật là môi béo của nó. Vì chưng nó biệt rõ: Hé làm được cho một 
thầy cả mát linh hồn, thì làm cho được nhiều người mát linh hồn theo đó nữa; cũng như chém được 
đầu tướng, thì binh sĩ cũng sẽ tan hoang; đánh được kẻ chăn chiên thì đoàn chiên cũng tau tán: 
Percusso pastore, et dispergentur oves. 

3. Thay cả mà không chăm lo phan rỗi, thì dé mà sai dang lac lẻo, và khó mà gió lại ăn năn. Ay là điều 
dich thật, tôi thường thấy xưa nay: những thay cả đã khi sự dong thân theo nét xấu, thì dan dần bớt ơn 
Chúa, bớt lòng ái mộ việc bậc mình, bớt lòng dái sợ Đức Chúa Giời, „làm các việc thiêng liêng cách ơ 
hờ lấy có, có việc lại bỏ dat mà chang xem sao, như việc nguyện ngắm, đọc sách thiêng liêng v.v. thì 
chẳng lấy làm điều luật buộc, cho nên bỏ phế mà chẳng ké là chỉ. Bởi đó càng ngày càng ra ươn ưởi; 
thêm thay xác thịt lại muốn phong lưu, nhàn cư vi bất thiện, sự cùng cũng đến câu vô sở bất đáo, như 


loài dá kia ó trén cao làn xuóng, thi khóng phuong càm lai; lán xuóng vuc, khó nói vót lén, áy là lüc dà 
ra gan chi phói dá, xeo khóng lai, nay khóng ra, dà xiéu dàng tà, khó kéo vé dàng chính. Sau hét mói 
ngà lóng, liéu minh cho dén chét. 


Lay Chúa tôi, lé nào Chúa để cho tôi phải khốn nạn thé ấy! Chúa đặt tôi lên dé lo cho kẻ khác được rỗi, 
lẽ nào tôi dám quên phần rỗi mình sao? Nếu tôi chẳng biết trọng phần kẻ khác, sao phần rỗi tôi, tôi lại 
khinh? Vậy tôi đốc lòng giữ bón phận riêng cho chín chán: hằng ngày từ sáng đến tối phải ở thể nào 
cho có Regula vite: người nào cớ nào có lẽ làm cho tôi phải cheo leo về phần rỗi, thì tôi dát tình xa 
lánh, cho dù người ấy, sự ấy cần cho tôi như tay như mắt, thì tôi cũng vâng nhời Chúa mà chặt tay móc 
mắt đi, vì nó cho làm cho tôi phải mắt linh hồn. 


Lay råt thánh Đức Mẹ, là Nữ Vương hàng đạo đức, xin giúp tôi giữ gion nhời đốc lòng mà lo phần rồi 
tôi cho chín chăn, Memorare, o piissima Virgo Maria! 

NGÀY THỨ III. 

BAN SÁNG 

Ngắm về sự thầy cả phải nên thánh. 

Ngày hôm qua ta đã suy chức phận đắng làm thầy trọng vọng là thể nào, cũng đã xét đắng làm thay 
ching à ăn ở cho xứng quyền can chức trong thì phải hư mat khốn nạn là dường nào, nên phải lo phần 
rồi mình theo chức phận mình, thì chức trọng quyên cao mới làm cho mình nên cao trọng. 

Song một thầy cả muốn lo phần rỗi mình, muốn ở cho xứng quyền cao chức trọng, thì phải nên thánh. 
Vậy sáng nay ta phải suy thây cả phải nên thánh là thê nào. Có nhời Chúa phán trong kinh thánh rà 
Sancti estote, quia Ego sanctus sum. Lạy Chúa tôi, Chúa bảo phải nên thánh, vì sao Chúa nói lý rắng: 
vì Chúa là đẳng thánh; xin Chúa dạy tôi cho biết lẽ ây. Tao là Đâng thánh, bay phải nên thánh, vì bay 
lĩnh chức phận dáng làm thây, thì bay thay mặt Tao, chăng khác thê gi bay là Thiên Chúa vậy: Vos dii 
estiis. 

1. Tôi là Thiên Chúa, vì tôi thay mát Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Giời thật. 


2. Tôi là Thiên Chúa, vì các việc tôi làm trong bậc linh mục, thì là những việc xứng một Thiên Chúa, 
vì vậy cho nên Chúa đòi tôi phải nên thánh như Chúa: Sancti estote, quia Ego sanctus sum. (Levit. 
XL44). 


Điều thứ nhất: chúng tôi phải nên thánh... vì chúng tôi thay mặt Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Giời 
thật. 


Thay cả là Alter Christus, cho nên pai nên giống như Đức Chúa Giêsu là Pontifex sanctus, innocens, 
impollutus, segregatus à peccatoribus (Hebr. VII, 26). Thầy cả là Alter Christus, thì phải ở làm sao 
cho nên giống Đức Chúa Giêsu là Hostiam sanctam, hostiam inmaculatam. Thây cả là Alter Christus, 
thì phải nên thánh cả hồn cả xác, cho nên giót mình thay cả là thánh, tam tư, thất tình thay đều phải 
thánh hết, ngũ quan, tứ chỉ, từ đầu mặt đến chân tay thảy đều phải nên thánh hết: vì đầu mặt chân tay 
cùng cả và mình ta là Alter Christus. Trí tưởng, lòng lo, miệng nói, mình làm thảy đều à thánh hết; 
lòng tưởng sự gì, miệng nói ra nhời gì, chân tay làm việc gì, thì cũng phải là thánh hết. Hội Thánh 
muốn cho giót cả mình thầy cả phải nên thánh, cho nên đã dạy Đức Giám Mục truyền chức phải xin 
Đức Chúa Giời làm phép cho xác hồn thầy cả được nên thánh mà rằng: Ut hos electos bencdicere, 
sanctificare et consecrare digneris. Doan dang khi hói hát Veni Creator mà xin Dúc Chúa Thánh Thàn 
xuóng làm cho thầy ấy nên thánh, thi Đức Giám Mục lay dau thánh xúc hinh thánh giá noi hai ban tau 
thay ay, dé cho hai tay càng n én thánh hon nữa, hầu cầm lấy Mình Thánh Chúa và làm các phép bí 
tích. Chúng tôi hãy nhớ lại ngày uy nghỉ cả sợ Ấy: nhân sao đang khi chúng tôi quì trước bàn thờ mà 
nghe nhời Đức Giám Mục khuyên lơn dạy bảo; rôi Đức Giám Mục đặt tay trên đầu chúng tôi đoạn các 
thay cả có mặt đó cũng làm như vậy hết, rồi ai nay đều giơ tay lên, đứng một vòng chung quanh chúng 
tôi. Hội Thánh làm lễ nhạc gì vậy? chẳng qua là dạy các thầy cả có mặt đó phải hợp ý cùng Đức Giám 
Mục mà xin Đức Chúa Thánh Thần Thần xuống đề làm cho chúng tôi được nên thánh, hầu đáng chịu 
chức thay cà. 


Vay thầy cà phải nên thánh mới dáng chịu chức thay cả: vi khi đã chịu chức rồi, thi cũng phải nên 
thánh hơn nữa, vì mình thay mặt Đức Chúa Giời, thay mặt Đức Chúa Giêsu. Vì thầy cả là người thánh, 
persona sacra, thì chức phận cũng thánh, y phục cũng thánh: ordo sacer, indumenta sacra. Vì đó, mà 
ông thánh Hiéronymó nói răng: Clamat vestis, clamat status, clamat professio animi sanctitatem. Một 
thày cá khóng thánh, mà mác lấy. đồ thánh, thì cũng như tên hát bội không phải là vương tướng, mà 
mặc y phục vương tướng vậy. Huóng nữa là một thày cả tội lỗi là mặc lấy indumenta sacra, thì quái dị 
biết là chừng nào! Lấy gám lấy vóc mà düm bọc một gióng gì hôi hám thối tha, thì ai mà không chê là 
dại; còn thầy cả thấy trong mình mê mê, tay dám câm khăn vải mà rằng: Impore capiti meo galeam 
salutis... mặc lay áo Alba mà ràng: Dealba me, Domine... thì làm sao cho khỏi ngượng ngàn. Ay thầy 
cả là dáng thay mặt Đức Chúa Giêsu, lấy danh hiệu Đức Chúa Giêsu Alter Christus, thì phải bát chước 
Đức Chúa Giêsu mà nên thánh, phải giữ giót linh hồn và xác mình cho thanh tịnh sạch sẽ, cho xứng 
xác hồn Đức Chúa Giêsu. 


Thánh Phaolô suy thân thể mình là như thân thê Đức Chúa Giêsu thì rằng: Tollens ergo membra 
Christi faciens membra meretricis? Absit (Icor.VI,15). Vậy ta hãy bắt chước thánh Phaolô mà hằng 
nhớ xác hồn minh là như xác hồn Đức Chúa Giêsu, nên phải giữ cho thanh sạch luôn: sancti estote, 
quia Ego, sanctus sum. 

Điều thứ hai: chúng tôi phải nên thánh vì chúng tôi làm các việc thánh, là việc xứng một Đức Chúa 
Giời mà thôi: Qui sancti non sunt, sancta tractare non debent. Các việc thây cả làm là chính việc Đức 
Chúa Giêsu làm; mà Đức Chúa Giêsu phải nên thành mà làm việc thây cả, Talis enim devebat ut nobis 
esset pontifex sanctus... thì thầy cả cũng phải nên thánh cho được làm các việc ấy. 

Vậy Đức Chúa Giêsu dâng mình làm của tế lễ Đức Chúa Cha đề chuộc tội cho thiên hạ: Qui per 
spiritum sanctum semetipsum obtuiit immaculatum Deo (Hebr.IX,14). Đức Chúa Giêsu tha tội cho 
thiên hạ, confide, fili, remituntur tibi peccata tua (Math, IX, 2). Đức Chúa Giêsu lại hằng cầu bầu cho 
loài người ta trước mặt Đức Chúa Giời: Unus inediator Dei et hominum (I, Tim, II, 5). Ấy là ba việc 
trọng nhất thầy cả thay mặt Đức Chúa Giêsu mà làm; nếu không thông phần sự thánh với Đức Chúa 
Giêsu mà làm, thì khốn biết là dường nào! 


Vậy 1. Thầy cả làm lễ Misa thì làm thế cho Đức Chúa Giêsu mà dâng Mình Thánh Máu Thánh Người 
cho Đức Chúa Cha, khi ấy thầy cả đọc một nhời truyền như Đức Chúa Giêsu đã đọc: Này là Mình Tao, 
Hoc est corpus meum. Này là chén Máu Tao, Hic est calix sanguinis mei. Néu thày cà khóng thánh, 
nhát là thày cả có tội, có mang nét xấu trong mình mà làm Persona Christi, thì không hó cho Đức Chúa 
Giêsu lắm sao? Sách gương phúc nói về sự tế lễ Mi-sa thì rằng: Sỉ haberes angelicam,puritatem et 
sancti Joannis Can he) sanctitatem, non esses igs hoc Sacramentum Màng nec tractare. 


rằng: Ego te absolvo à peccatis tuis. Nêu thầy cả không thánh, nhất là nếu thầy cả đang mang cục tội 
trong mình thì giơ tay sao nôi mà giải tội người ta, khi giải tội người ta át người ta đáp thầm lại rằng: 
Medice, cura teipsum. Một thầy cả không thánh ngồi tòa giải tội cho người ta, thì cũng như một quan 
đã can án, mà ngồi xử việc kẻ khác vậy. 


3. Thầy cả chẳng những ngồi tòa gi. ¡ cho người ta, lại hằng phải dâng kinh dâng nguyện mà cầu 
bầu cho người ta như Đức Chúa Giêsu: Qui etiam interpellat pro nobis (Rom.VIII, 34). Thầy cả làm 
như Đức Chúa Giêsu đứng giữa Đức Chúa Giời và loài người ta mà bầu cử cho thiên hạ: Medius stat 
Sacerdos inter Deum et naturam humanam. Thày cả đứng giữa để đem ơn Chúa bởi giời xuống cho ta 
và đem nhời ta nguyện lên cùng Chúa: Illinc venientia beneficia ad nos deferens et nostras petitiones 
illuc referens (S. Chrys). Vậy néu thay cà khóng thánh thi làm viéc áy sao xuôi? Nhất là néu thầy cà ở 
trong sự tội thì lẽ nào dám ra mặt mà cầu bầu cho kẻ khác? Cầu bầu đã không đắt nhời, lại thêm trêu 
cơn Chúa giận, như nhời thánh Ghêrêgoriô rằng: Qua fiducia intercessor venio apud quem de propriis 
securus non sum? Bởi đó ông thánh Bênađô rằng: sỉ non places, non places; sỉ non placas, eur 
Sacedos? Nếu thầy không đẹp lòng Chúa, thì thay không làm cho Chúa đẹp lòng được, thì thầy làm 
thầy cả làm chỉ? Phải, mà chúng tôi phải run sợ: run sợ vì thây mình chưa thánh. Mình chưa thánh, còn 
phải run sợ; huông nữa là mình ăn ở nghịch cùng sự thánh, thì đáng run sợ biệt là chừng nào! 


Plangite, sacerdoles, ulutate ministri altaris (Joel, I.13): Ó các dáng làm thày, hày khóc lóc, ó nhüng 
dàng giúp việc noi bàn thờ, hãy than van. Vi sao? Vi nhói Chúa phán: Sancti estote, mà chúng tôi 
chua giữ cho gion. 


Thói hày dát dày tinh duc mà quyét mót bé nén thánh, mót thánh, hai thánh, ba thánh, sanctus, sanctus, 
sanctus. 


BAN CHIÉU. 
Ngắm về sự các thầy cả phải dua tranh mà nén thánh. 


Sáng nay ta đã suy thầy cả phải nên thánh, mới ăn ở xứng chức phận mình; tối nay ta hãy suy một thầy 
cả không khăm lo cho được nên thánh, thì xấu hỗ với mọi dáng moi bác, vi ai này chám lo nén thánh, 
và Chúa chọn ta để dắt dìu thúc dục người ta nên thánh, nếu ta chẳng nên thánh thì sao? Vậy tối nay ta 
hãy ngắm cây Chúa dạy: Contendite intrare per angustam portam: Bay hãy tranh nhau mà đi đàng hẹp, 
ấy là tranh nhau cho được nên thánh, đua tranh cho được nên thánh; đua tranh với mọi người mọi bậc: 


1. Hãy đua tranh cùng các người nhà dòng, nhà phước. 
2. Hãy đua tranh cùng con chiên chúng tôi. 


3. Hãy đua tranh cùng anh em bạn thầy cả. Hãynăng dùng nhời thánh Augutinô mà bảo mình rằng: 
Quos isti et istze, cur non ego, kia những người ngu phu ngu phụ cướp nước thiên dang, mà tôi dé mình 
mát sao? 


Điều thứ nhất: hãy xem các nhà dòng nhà phước, những nhà ấy khí tục tỉnh tu, để làm chỉ? Cha mẹ 
giàu sang, nhà lan cửa qué, đã đành bỏ đi mà vào nơi khó hạnh, anh em chị em đang sung sướng với 
cha với mẹ ở đời, còn mình thì gửi thân vào nơi luật phép, phải thức khuya dậy sớm, phải ăn khô mặc 
thô, vâng nhài chịu luy, nin lặng làm thinh, hàm mình đánh tội. Vậy hỏi các người ay làm gì vậy? làm 
như vậy là chen chúc vào cửa hẹp, làm như vậy là đua tranh lên thiên đàng. 
Chúng tôi có đua tranh với những linh hồn ấy chăng? Sao người ta biết khinh xác trọng hồn làm vậy, 
mà chúng tôi chăng biết trọng linh hồn mình thì làm sao? Chúng tôi đã biết chức thay cả là trọng vọng, 
đã nhiều lần nghe diễn thuyết hoặc đọc sách thiêng liêng, thì thấy tâng khen chức thầy cả trọng hơn 
ậ õi so sánh với quyền Đức Mẹ, lên cho đến 


bà dé vuong, sang hon hàng thần thánh, tang bóc cho đến 
dói dich vói quyền Tao Hóa; phán một nhói, liền có giời đất muôn vật, thay cả đọc một nhời liền có 
Chúa giời đất muôn vật. Tâng bốc như vậy không phải là quá đáng; song quên quyền chức đắng bậc 
cao sang thé ây, thì thật là vô phúc trong đời. Biết Grandis dignitas, mà quên câu Grandis ruina, sỉ 
cadunt, cho nên thấy ai đua tranh mà nên thánh, mặc ai, ai chạy cướp giải mặc ai, mình còn cứ năm lăn 
lóc giữa đám bùn lây. Như vậy thì vô phúc biết là chứng nào! Ôi! Những linh hồn thanh sạch ở trong 
các chốn viện tu thì đẹp lòng Chúa hơn chúng tôi là thể nào! Những người ấy sông ngày nảo, thì ngày 
ấy là như hạt lúa chắc. Dies pleni invenientur in eis. Còn ngày giờ chúng tôi thì nên sợ có ngày, mà e 
phân nhiều như hạt lúa lép. Hãy hỏi láy minh: mình có chạy kíp máy người ấy chăng? 


Điều thứ hai: Đối với những linh hồn ấy, thì mình có nhiều điều đáng thẹn đã đành; song sánh với linh 
hôn con chiên mình, e có điêu mình phải then hơn nữa chàng? Con chiên mình 


